Mách bạn cách phân biệt camera ngoài trời và 
camera trong nhà 


Camera ngoài trời là gï? 

Camera ngoài trời là thiết bị thông minh dùng đề theo dõi, giám sát, quan sát các khu vực ngoài 
trời. Là một trong những thiết bị được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng trong những năm 
gần đây do môi trường xã hội, tình hình bát ổ ồn, nhiều vấn đề trộm cắp, khẩn cấp. Để tìm hiểu 
thêm về dòng sản phẩm này mời bạn đọc tiếp phần bên dưới như sau: 

Tính năng của thiết bị camera ngoài trời 

Thiết bị camera ngoài trời có những tính năng, đặc điểm khác nhau tùy theo từng hãng, từng 
thương hiệu, phân khúc thị trường và giá cả. Tuy nhiên, thiết bị vẫn có những tính năng cơ bản 
chung nhất, đó là mái che bảo vệ thiết bị khỏi khí hậu, môi trường thời tiết khắc nghiệt, không 
gian được bao phủ nhờ thấu kính có góc nhìn rộng. Ngoài ra, nó còn có các đặc tính chức năng 
phù hợp cho việc quan sát, giám sát an toàn môi trường ngoài trời - nơi bản thân phải tiếp xúc 
với nhiệt độ, độ ẩm, thời tiết nắng mưa. 

Tính năng của Camera ngoài trời 

Camera ngoài trời là thiết bị được người dùng yêu thích, ưa chuộng và lựa chọn lắp đặt tại 
nhiều công trình. Từ nhà phố đến chung cư, từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp, đến cửa hàng, 
từ shop quần áo đến nhà hàng, quán ăn và nhiều hơn nữa. Vì camera ngoài trời đóng vai trò 
quan trọng như sau: 


- Dùng đề theo dõi, giám sát tiến độ công việc của nhân viên. 
- Hạn chế mắt mát đồ đạc, vật dụng. 


- Bảo vệ chống trộm cắp hoặc phá hoại. 


- Theo dõi, quan sát, giám sát tổng quan khu vực ngoài trời. 
https :/⁄/viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/phan-biet-camera-ngoai-†roi-va-camera-trong-nha-khi-nao- 


nen-dung-camera-ngoai-troi/16980548 
#camerangoaitroi 


#camerangoaitroiviettel 
#homecameraviettel 


